Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 49 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM MA-HA-TÁT 
Thứ 143 - 3 


Bấy giờ, cụ thọ Xá-lợi-tử hỏi Mãn-từ-tử rằng: Vì sao gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các 
hữu tình nên cưỡi nơi Đại thừa? 


Mãn-từ-tử nói: Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem tâm 
tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cưỡi Bồ thí Ba- 
la-mật-đa, bất đắc bồ thí, bất đắc Bồ thí Ba-la-mật-đa, bất đắc kẻ thí, bất đắc kẻ thọ, bất đắc của đem 
thí, bất đắc pháp ngăn trở. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát cưỡi Bồ thí Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, 
đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cưỡi Tịnh giới Ba-la-mật-đa, bất đắc tịnh 
giới, bất đắc Tịnh giới Ba-la-mật-đa, bất đắc kẻ trì giới, bất đắc kẻ phạm giới, bất đắc pháp ngăn trở. 
Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát cưỡi Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, 
đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cưỡi An nhẫn Ba-la-mật-đa, bất đắc an 
nhẫn, bất đắc An nhẫn Ba-la-mật-đa, bất đắc kẻ năng nhẫn, bất đắc cảnh sở nhẫn, bắt đắc pháp bị ngăn 
trở. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát cưỡi An nhẫn Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, 
đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cưỡi Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, bất đắc tỉnh 
tiễn, bất đắc Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, bất đắc kẻ tỉnh tiến, bất đắc kẻ biếng lười, bất đắc pháp bị ngăn 
trở. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát cưỡi Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, 
đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cưỡi Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, bất đắc tĩnh lự, 
bất đắc Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, bất đắc kẻ tu định, bất đắc kẻ tán loạn, bất đắc cảnh giới định, bất đắc 
pháp bị ngăn trở. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát cưỡi Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, 
đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cưỡi Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bắt đắc bát nhã, 
bất đắc Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bất đắc kẻ tu huệ, bất đắc kẻ ngu SỈ; bất đắc pháp quá khứ, vị lai, hiện 
tại; bắt đắc pháp thiện, bắt thiện, vô ký; bắt đắc cối Dục, cõi Sắc, cõi Vô SẮC; bắt đắc pháp học, vô học; 
bất đắc pháp thấy bị dứt, tu bị dứt, phi bị dứt; bất đắc pháp thế gian, xuất thế gian; bất đắc pháp sắc, 
vô sắc; bất đắc pháp hữu kiến, vô kiến; bất đắc pháp hữu đối, vô đối; bắt đắc pháp hữu lậu, vô lậu; bất 
đắc pháp hữu vi, vô vi, bất đắc pháp bị ngăn trở. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát cưỡi Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi ích các hữu tình vậy, nên cưỡi Đại thừa? 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng 
thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, vì khiển tu nên tu bốn niệm trụ, vì khiển tu nên tu bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát 
Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, vì khiên tu nên tu không giải thoát môn, vì khiên tu nên tu vô tướng, vô nguyện 
giải thoát môn. Xá-lợi-tử! Đây là Bô-tát Ma-ha-tát vì muôn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại 
thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương (iện, vì khiến tu nên tu bốn tĩnh lự, vì khiến tu nên tu bốn vô lượng, bốn vô sắc 
định. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, vì khiến tu nên tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, vì khiến tu nên tu Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu 
tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, vì khiên tu nên tu năm nhãn, vì khiên tu nên tu sáu thân thông. Xá-lợi-tử! Đây 
là Bô-tát Ma-ha-tát vì muôn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, vì khiến tu nên tu Phật mười lực, vì khiến tu nên tu bốn vô sở ÚY, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 
tướng trí. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cuỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, vì khiến tu nên tu trí nội không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí không 
không, trí đại không, trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí tắt cánh không, trí vô 
tế không, trí tán không, trí vô biến dị không, trí bản tánh không, trí tự tướng không, trí cộng tướng 
không, trí nhất thiết pháp không, trí bất khả đắc không, trí vô tánh không, trí tự tánh không, trí vô 
tánh tự tánh không. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cuỡi nơi 
Đại thừa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng 
thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát Bồ-tát Ma-ha-tát chỉ có giả danh thi thiết 
lời nói, vì Bồ-đề và Tát đỏa đều bắt khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các 
hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát sắc chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sắc bất khả đắc vậy. 
Thọ tưởng hành thức chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thọ tưởng hành thức bất khả đắc vậy. Xá-lợi- 
tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát nhãn xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhãn xứ bất khả 
đắc vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất khả đắc vậy. 
Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát sắc xứ chỉ có giả danh thi thiệt lời nói, vì sắc xứ bầt khả đắc 


vậy. Thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thanh hương vị xúc pháp xứ bất 
khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đầy là Bô-tát Ma-ha-tát vì muôn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát nhãn giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhãn giới bắt 
khả đắc vậy. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh 
thi thiết lời nói, vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đây 
là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cuỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát nhĩ giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhĩ giới bất khả 
đắc vậy. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi 
thiết lời nói, vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bắt khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là 
Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát tỷ giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì tỷ giới bắt khả đắc 
vậy. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời 
nói, vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát 
Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát thiệt giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thiệt giới bất 
khả đắc vậy. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi 
thiết lời nói, vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là 
Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát thân giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thân giới bất 
khả đắc vậy. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh 
thi thiết lời nói, vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đây 
là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cuỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát ý giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì ý giới bắt khả đắc 
vậy. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên. sanh ra các thọ chỉ có giả danh thỉ thiết lời nói, vì 
pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát 
vì muôn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát địa giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì địa giới bất khả 
đắc vậy. Thủy hỏa phong không thức giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thủy hỏa phong không thức 
giới bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi 
Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát khỗ thánh đề chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì khỗ thánh 
đề bất khả đắc vậy. Tập diệt đạo thánh để chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì tập diệt đạo thánh đề bắt 
khả đắc vậy. Xá-lợi-tứ! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát vô minh chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì vô minh bất khả 
đắc vậy. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ có giả 
danh thi thiết lời nói, vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não bắt khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ- 
tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát nội không chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nội không bắt 
khả đắc vậy. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, 
vô vi không, tắt cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, 
cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 
tự tánh không chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không bất khả 
đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát chơn như chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì chơn như bắt 
khả đắc vậy. Pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, ly sanh tánh, bình đẳng táng, thật tế chỉ có giả 
danh thi thiết lời nói, vì pháp giới cho đến thât tế bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát 
vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát bốn tĩnh lự chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn tĩnh lự 
bắt khả đắc vậy. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn vô lượng, bốn vô 
sắc định bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tứ! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi 
nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát bốn niệm trụ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn niệm 
trụ bất khả đắc vậy. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh 
đạo chỉ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ bất khả đắc vậy. 
Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cuỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát không giải thoát môn chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì 
không giải thoát môn bắt khả đắc vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ có giả danh thi thiết lời 
nói, vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bắt khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn 
lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát Bó thí Ba-la-mật-đa chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Bồ 
thí Ba-la-mật-đa bất khả đắc vậy. Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chỉ có 
giả danh thi thiết lời nói, vì Tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa bắt khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là 
Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát năm nhãn chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì năm nhãn bắt 
khả đắc vậy. Sáu thần thông chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sáu thần thông bắt khả đắc vậy. Xá-lợi- 
tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát Phật mười lực chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Phật mười 
lực bất khả đắc vậy. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chỉ có giả danh thỉ thiết lời nói, vì bốn vô sở 
úy cho đến nhất thiết tướng trí bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các 
hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở 
đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề chỉ có giả danh thi thiết lời 
nói, vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề bất khả đắc vậy. Kẻ giác giả Vô thượng Chánh đẳng chỉ có giả 
danh thi thiết lời nói, vì kẻ giác giả Vô thượng Chánh đẳng bất khả đắc vậy. Xá-lợi-tử! Đây là Bồ-tát 
Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng 
thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, từ sơ phát tâm cho đến chứng được Vô thượng Bồ-đề, hằng 
tu viên mãn bắt thối thần thông, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Từ một nước Phật đến một 
nước Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán các Phật Thế Tôn. Ở chỗ các Phật nghe thọ pháp 
tương ưng Đại thừa. Đã nghe thọ rồi, đúng như lý suy nghĩ tỉnh tiến tu học. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát 
Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. 


Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy, tuy cưỡi Đại thừa từ một nước Phật đến một nước Phật, 
cúng dường cung kính tôn trọng tán thán các Phật Thê Tôn, ở chỗ các Phật nghe thọ Chánh pháp, 
thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mà tâm không có chút tưởng nước Phật thảy. 


Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy, trụ bực Bắt nhị, quán các hữu tình, nên dùng thân nào cho 
được nghĩa lợi, tức thì hiện thọ khiến kia được ích. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy, cho đến chứng 
được Nhất thiết trí trí, tùy chỗ thọ sanh chẳng rời Đại thừa. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy chẳng 
bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì chúng người trời quay xe Chánh pháp. Xe pháp như thế, tất cả 
Thanh văn, Độc giác, Sa môn, Bà-la-môn, Ma vương, Phạm vương, Thiên, Long, Dược xoa, Kiện đạt 
phược, A-tô- lạc, Yết- lộ-trà, Khẳn- nạï-lạc, Mạc-hô-lạc-già, nhân, phi nhân thảy, tẤt cả thế gian chẳng 
thể quay được. Xá-lợi-tử! Bởi các Bồ tát do phương tiện khéo léo như vậy thảy, vì muốn lợi vui tất cả 
hữu tình cưỡi Đại thừa vậy, nên lại gọi tên Ma-ha-tát. 


Xá-lợi-tử! Như vậy vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng 
khen ngợi, tác lên lời như vầy: “Trong thế giới nào đó, phương nào đó, có Bồ-tát Ma-ha-tát tên đó, vì 
muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cưỡi nơi Đại thừa, chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì chúng 
trời người thảy quay xe Chánh pháp. Xe â Ấy, thế gian chúng trời, người, ma, phạm, Thanh văn thảy đều 
chẳng thể quay được”. Như vậy lần lữa tiếng biến khắp mười phương, chúng trời người thầy nghe đều 
vui mừng, đều tác lên lời như vầy: “Bồ tát như thế chẳng bao lâu phải được Nhất thiết trí trí, để quay 
xe Chánh pháp, lợi lạc an vui cho tất cả hàm linh”. 


Hội Thứ Nhất 


PHẨM ÁO GIÁP ĐẠI THỪA 
Thứ 14 - 1 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Như nói Bồ-tát Ma-ha-tát là kẻ mặc áo 
giáp Đại thừa. Vì sao gọi là Bô-tát Ma-ha-tát mặc áo giáp Đại thừa? 


Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc giáp Tịnh giới, 
An nhần, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bô-tát Ma-ha-tát mặc 
giáp Đại thừa. 


Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc giáp bốn tĩnh lự, mặc giáp bốn vô 
lượng, bôn vô sắc định. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bô-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc giáp bốn niệm trụ; mặc giáp bốn chánh 
đoạn, bôn thân túc, năm căn, năm lực, bảy đăng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Thiện Hiện! Như vậy gọi 
là Bô-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp nội không, mặc giáp ngoại không, nội ngoại không, không không, 
đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô 
biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bắt khả đắc 
không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma- 
ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp mặc giáp năm nhãn, mặc giáp sáu thần thông. Thiện Hiện! Như 
vậy gọi là Bô-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Phật mười lực, mặc giáp bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bât cộng, nhật thiệt trí, đạo tướng trí, nhật thiệt tướng trí. 
Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bô-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp các công đức thân tướng Phật. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ- 
tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp các công đức như vậy thảy, phóng đại quang 
mỉnh khắp soi Tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho thế giới này sáu thứ ba phen biến động. Trong ây 
khỗ cụ địa ngục lửa thảy và thân tâm hữu tình kia đau nhức đều được tiêu trừ. Bồ-tát biết kia đã lìa 
các khổ, bèn vì ngợi khen công đức ngôi Tam Bảo, kia được nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình 
chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự các Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, lãnh 
tiếng Chánh pháp. Loại bàng sanh trong Ấy, tàn hại lẫn nhau, roi đánh đuôi ngặt, các khổ nhiều vô 
lượng, . đều được diệt trừ. Bồ tát biết kia đã lìa các khổ, cũng vì ngợi. khen công đức Tam Bảo, kia được 
nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự các Phật, 
Bồ- tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Quý giới trong ấy khủng bố đói khát, thân tâm 
tiều tụy, khổ não nhiều vô lượng, đều được trừ diệt. Bồ tát biết kia đã lìa các khổ, cũng vì ngợi khen 
công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền 
được gần gũi phụng sự các Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Thiện Hiện! 
Như vậy gọi là Bô-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc các giáp công đức như vậy thảy, phóng đại quang minh soi khắp thế 
giới các Phật mười phương đều như hằng hà sa thảy, cũng khiến cho cõi kia sáu thứ ba phen biến động, 
địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trong ây bao nhiêu các khố đều được trừ diệt. Bồ tát biết kia đã la các 
khổ, cũng vì ngợi khen công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh 
trong trời người, liền được gần gũi phụng sự các Phật, Bồ-tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh 
pháp. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng nơi ngã tư đường huyễn làm địa 
ngục, bàng sanh, quỷ giới và vô lượng hữu tình đều chịu các khổ, cũng lại làm phóng quang biến động 
đại địa khiến cho các khổ của hữu tình kia đều dứt. Rồi lại ngợi khen Phật, Pháp, Tăng Bảo khiến kia 
nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết sanh trong trời người, thừa sự cúng dường các Phật, Bồ- 
tát, ở chỗ các Phật, lãnh tiếng Chánh pháp. Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có 
thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma- 
ha-tát mặc các giáp công đức như vậy thảy, phóng đại quang minh, biến động đại địa, cứu vớt vô lượng 
thế giới hữu tình ba ác thú khỗ khiến sanh trời người, thấy Phật nghe Pháp, cũng lại như vậy. Tuy có 
ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bồ thí Ba-la- mật-đa, khắp hóa Tam thiên đại 
thiên thế giới như ngọc lưu ly xanh, cũng hóa tự thân làm vua Chuyển luân, bảy báu quyến thuộc dõi 
theo đoanh vây. Chúng hữu tình trong ây cần ăn cho ăn, cần uông cho uống, cân áo cấp áo, cẦn xe cấp 
xe, hương hoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, phòng nhà, đồ nằm, đèn nến, thuốc men, vàng bạc 
ngọc báu, san hô ngọc bích và những bao các thứ đồ cần dùng tư sanh, tùy kia cần dùng thí cho tẤt cả. 
Làm thí này rồi, lại vì tuyên nói pháp tương ưng với sáu Ba-la-mật-đa, khiến kia nghe rồi cho đến chứng 
được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, mà đối với pháp tương ưng sáu Ba-la-mật-đa, thường chẳng bỏ 
la. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng nơi ngã tư đường huyễn làm các 
hạng hữu tình bần cùng cô lộ, căn chỉ tàn khuyết, tật bệnh ốm đau; tùy kia cân øì, đều huyễn cấp cho. 
Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bồ thí Ba-la-mật-đa hoặc hóa thế 
giới như ngọc lưu ly xanh, hoặc hóa tự thân làm Luân vương thảy, tùy loài hữu tình cần gì cho nấy và 
vì tuyên nói pháp tương ưng sáu Ba-la-mật-đa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì 
sao thế? Thiện Hiện! Vì vác pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tự an trụ Tịnh giới Ba-la- mật-đa, vì muốn lợi vui các 
hữu tình vậy, nên sanh vào nhà Chuyển luân vương, nối ngôi vua Chuyễn luân, an lập vô lượng trắm 
ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi mười thiện nghiệp đạo. Hoặc lại an lập vô lượng trắm ngàn trắm 
ức muôn ức hữu tình nơi bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc lại an lập vô lượng trăm 
ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu 
tình nơi không giải thoát môn, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Hoặc lại an lập vô lượng trăm 
ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi Bồ thí Ba-la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi năm nhãn, 
hoặc sáu thần thông. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi Phật mười lực, 
hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất 
thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Khiến cho an lập xong, cho đến chứng được Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề, với pháp như thế thường chẳng bồ rời. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha- 
tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng nơi ngã tư đường, huyễn làm vô 
tướng hữu tình khiến trụ trong mười thiện nghiệp đạo; hoặc lại cho trụ bốn tĩnh lự, cho đến nhất thiết 
tướng trí. Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: 
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát vì hữu tình vậy nên sanh vào 
nhà Chuyễn luân vương, nôi ngôi vua Chuyển luân, an lập vô lượng trắm ngàn trăm ức muôn ức chúng 
hữu tình nơi mười thiện nghiệp đạo. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi 
bốn tĩnh lự cho đến Nhất thiết trí trí, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? 
Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tự an trụ An nhẫn Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô 
lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ An nhẫn Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ- 
tát Ma-ha-tát tự trụ An nhẫn Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu 
tình khiến trụ An nhẫn Ba-la-mật-đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát từ sơ phát tâm cho đến chứng 


được Nhất thiết trí trí, mặc giáp an nhẫn, thường tự nghĩ rằng: “Giả sử tất cả hữu tình cầm dao, sậy, 
hòn thảy đến làm tốn hại ta, ta trọn chẳng khởi một niệm giận lòng” và khuyên các hữu tình khác cũng 
nhẫn như vậy. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát này như tâm đã nghĩ, cảnh đến không chống trái, khuyên 
các hữu tình an trụ nhẫn như vậy cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, với nhẫn như 
vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm 
các thứ các loại hữu tình, mỗi mỗi cầm nắm dao gậy hòn thảy, gia hại huyễn sư hoặc đệ tử y. Lúc ấy 
thầy trò huyễn sư, đối huyếễn hữu tình đều chẳng khởi lòng muôn làm trả thù, mà lại khuyên kia an trụ 
an nhẫn như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện 
Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp an nhẫn 
tự trụ An nhẫn Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ 
An nhẫn Ba-la-mật-đa thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao 
thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tự trụ Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng 
trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ Tỉnh tiễn Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ-tát Ma- 
ha-tát tự trụ Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến 
trụ Tỉnh tiền Ba- la-mật-đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, 
thân tâm tỉnh tiến, dứt các ác pháp. tu các thiện pháp, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn 
ức hữu tình tu tập thân tâm tỉnh tiến như vậy, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, với 
tỉnh tiến như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm 
các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện rõ ràng, thân tâm tỉnh tiến, cũng khuyên thứ 
huyễn sở hiện khiến tu tỉnh tiến rõ ràng như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế 
là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát 
Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, thân tâm tỉnh tiến dứt các ác pháp. tu các thiện pháp, 
cũng khuyên hữu tình tu tập thân tâm tỉnh tiến như vậy, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không 
một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tự trụ Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng 
trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ-tát Ma- 
ha-tát tự trụ Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến 
trụ Tĩnh lự Ba-la-mật-đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đối tất cả pháp trụ bình đẳng định, chẳng 
thấy các pháp có định có loạn, mà thường tu tập Tĩnh lự Ba-la-mật-đa như vậy. Cũng khuyên vô lượng 
trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình tu tập thân tâm bình đẳng tĩnh lự như thế, cho đến chứng được 
Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối định như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ- 
tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm 
các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện nơi pháp trụ bình đẳng định, cũng khuyên huyễn 
sở hiện khiến tu tĩnh lự bình đẳng như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có 
thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma- 
ha-tát đối tất cả pháp trụ bình đẳng định, cũng khuyên hữu tình tu tập tĩnh lự bình đẳng như vậy 
thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì 
các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tự trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng 
trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ-tát Ma- 
ha-tát tự trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến 
trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa? Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát tự trụ vô hý luận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng 
thấy các pháp có sanh có diệt, có nhiễm có tịnh và bất đắc bờ đây bờ kia sai khác. Cũng khuyên vô 
lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình an trụ vô hý luận huệ như vậy, cho đến chứng được Vô 


thượng Chánh đẳng Bồ-đề, với huệ như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát 
Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm 
các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện an trụ vô hý luận huệ, c cũng khuyên huyễn Sở 
hiện khiến kia tu tập bát-nhã như thế. Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật 
hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát 
tự trụ vô hý luận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng khuyên hữu tình tu tập vô hý luận huệ như vậy thường 
chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp 
tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp công đức như trên vừa nói, khắp ở thế giới 
các Phật mười phương, đều như hằng hà sa thảy, dùng sức thần thông tự biến thân mình khắp đầy thế 
giới các Phật như thế, tùy các hữu tình ưu muốn mà thị hiện. Rồi tự trụ Bồ thí Ba-la-mật-đa, khuyên 
kẻ xan tham khiến trụ bồ thí. Tự trụ Tịnh giới Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ phạm giới khiến trụ tịnh giới. 
Tự trụ An nhẫn Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ bạo ác khiến trụ an nhẫn. Tự trụ Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, 
khuyên kẻ biếng lười khiến trụ tỉnh tiến. Tự trụ Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ loạn tâm khiến trụ 
tĩnh lự. Tự trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khuyên kẻ ngu sỉ khiến trụ diệu huệ. Như vậy Bồ-tát Ma-ha-tát 
an lập hữu tình nơi sáu Ba-la-mật-đa rồi, lại theo tiếng tăm loại kia vì thuyết phát tương ưng với sáu 
Ba-la-mật-đa, khiến kia nghe rồi cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, với pháp tương 
ưng sáu Ba-la-mật-đa thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại 
thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng nơi ngã tư đường, huyễn làm 
các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện an trụ sáu Ba-la-mật-đa, cũng khuyên sở hiện 
huyễn hữu tình khiến nó an trụ. Thiện Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay 
chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát ở 
khắp thế giới các Phật mười phương đều như hằng hà sa thảy, tự hiện ra thân tùy loại an trụ sáu Ba- 
la-mật-đa, cũng khuyên hữu tình khiến nó an trụ, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bò-đề 
thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì 
các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp công đức như trên vừa nói, đem tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí, đại bỉ làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, lợi ích an vui tất cả 
hữu tình, chẳng xen tác ý Thanh văn, Độc “giác, nghĩa là chẳng tác lên nghĩ này: ““a nên an lập ngần 
ấy hữu tình nơi Bồ thí Ba- la- mật-đa, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta 
phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Bồ thí Ba-la-mật-đa”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta 
nên an lập ngần ấy hữu tình nơi Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngần ấy 
hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình 
nơi Tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu 
tình nơi nội không, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô 
lượng vô số vô biên hữu tình nơi nội không”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu 
tình nơi ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô 
vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, 
cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 
tự tánh không, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng 
vô số vô biên hữu tình nơi ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: 
“Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn tĩnh lự, ngần ấy hữu tình chắng nên an lập”. Chỉ nên tác lên 
nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn tĩnh lự”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: 
“Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn vô lượng, bốn vô sắc định, ngần ấy hữu tình chẳng nên an 
lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn vô lượng, bốn 
vô sắc định”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn niệm trụ, ngần ấy 
hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: ““a phải an dập vô lượng vô số vô biên hữu tình 
nơi bốn niệm trụ”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, ngần ấy hữu tình chẳng nên an 


lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn chánh đoạn cho 
đến tám thánh đạo chỉ”. Chẳng: nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi không giải 
thoát môn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô 
số vô biên hữu tình nơi không giải thoát môn”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy 
hữu tình nơi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác tn 
nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn” 
Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi năm nhãn, ngần ây hữu tình ghánp 
nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi năm nhẫn”. 
Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi sáu thần thông, ngần ấy hữu tình 
chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi sáu 
thần thông”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi Phật mười lực, ngần ấy 
hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình 
nơi Phật mười lực”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn vô sở úy, bốn 
vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, 
nhất thiết tướng trí, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô 
lượng vô sô vô biên hữu tình nơi bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí”. Chẳng nên tác lên nghĩ 
này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi quả Dự lưu, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác 
lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi quả Dự lưu”. Chẳng nên tác lên ¡ nghĩ 
này: “Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề, ngần ấy 
hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ này: “Ta phải an lập vô lượng vô sô vô biên hữu tình 
nơi quả Nhất lai, Bắt hoàn, A-la-hán, Độc giác Bằ- đề”. Chẳng nên tác lên nghĩ này: “Ta nên an lập ngần 
ấy hữu tình nơi Bồ-tát đạo, Vô thượng Bồ-đề, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập”. Chỉ nên tác lên nghĩ 
này: “Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Bồ-tát đạo, Vô thượng Bồ-đèề”. Thiện Hiện! 
Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát mặc giáp Đại thừa. 


Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng nơi ngã tư đường, huyễn làm 
vô lượng vô số vô biên hữu tình an lập nơi sáu Ba-la-mật-đa, cho đến an lập nơi Vô thượng Bồ-đề. Thiện 
Hiện! Nơi ý ngươi hiểu sao? Huyễn sự như vậy là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bỉ 
làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. An lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi sáu 
Ba-la-mật-đa, cho đến an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Vô thượng Bồ-đề, cũng lại như vậy. 
Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy. 


~== 0O --- 


